Lý Thường Kiệt 
Nguyễn Khắc Thuần 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Lý Thường.Kiệt 





Nguyễn Khắc Thuần 
Lý Thường Kiệt 


LÝ THƯỜNG KIỆT VÀ TRẬN ĐẠI THẮNG Ở NHƯ NGUYỆT 
NĂM ĐINH TY (1077) TRONG TÌNH CẢM CỦA ĐẠI THIÊN SƯ 
PHÁP BẢO 


Lý Thường Kiệt vốn có họ và tên thật là Ngô Tuấn, người làng 
Bắc Biên, xã Phúc Xá (nay thuộc xã Ngọc Thụy, huyện Gia 
Lâm, Hà Nội), sau ông dời nhà về định cư phường Thái Hòa 
(nay thuộc nội thành Hà Nội).Ngô Tuấn tự là Thường Kiệt, 
sau vì có công, được triều đình ban thưởng rất trọng hậu, lại 
còn cho lấy theo họ của Hoàng Đế nhà Lý, đương thời liền 
nhân đó ghép họ được ban với tên tự mà gọi là Lý Thường 
Kiệt, mãi rồi thành quen, khiến cho không ít hậu sinh quên 
mất cả họ lẫn tên thật của ông. Ông sinh năm Kỷ Mùi 
(1019), mất năm Ất Dậu (1105), hưởng thọ 86 tuổi. 

Trong quân sự, Lý Thường Kiệt là bậc đại danh tướng, là linh 
hồn của những chiến công lớn nhất lịch sử nược nhà trong 
thế kỷ thứ XI ; Trong chính trị, Lý Thường Kiệt là đấng đại 
danh thần, là chỗ dựa tin cậy và vững chắc của nhà Lý, nhất 
là dưới thời trị vì của Hoàng Đế Lý Nhân Tông (1072-1127) ; 
Trong lịch sử văn học, Lý Thường Kiệt là cây đại bút, tác giả 
của Nam quốc sơn hà - áng hùng thi có giá trị thiêng liêng 
như bản tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của nước 
nhà.Trong bộ bách khoa toàn thư đồ sộ của mình là Lịch 
triều hiến chương loại chí (Nhân vật chí), nhà bác học Phan 
Huy Chú viết về Lý Thường Kiệt như sau :"Ông là người giàu 
mưu lược lại rất có biệt tài làm tướng súy, từng làm quan 


trải thờ đến ba đời Hoàng Đế (gồm Lý Thái Tông : 1028-1254 
, Lý Thánh Tông : 1054-1072 và Lý Nhân Tông : 1072-1127 - 
NKT), phá Tống, bình Chiêm, công lao đức vọng ngày một 
lớn, được sủng ái, thật xứng là người đứng đầu các bậc công 
hầu vậy ". 

Năm 1069, Lý Thường Kiệt được cùng với Hoàng Đế Lý 
Thánh Tông cầm quân đánh thẳng vào Nam, trừng trị đích 
đáng hành vi quấy phá của Chiêm Thành và bẻ gãy mưu đồ 
lợi dụng Chiêm Thành mà nhà Tống đã công phu chuẩn bị từ 
nhiều năm trước.Năm 1075, Lý Thường Kiệt là người trực 
tiếp vạch kế hoạch, đồng thời cũng là tướng tổng chỉ huy 
quân đội Đại Việt, bất ngờ tiến như vũ bão sang Trung Quốc, 
san bằng ba căn cứ lớn ở Ung Châu, Khâm Châu và Liêm 
Châu, tiêu diệt một phần tiềm năng quân sự rất quan trọng 
của nhà Tống.Năm 1077, một lần nữa, Lý Thường Kiệt vừa là 
người trực tiếp vạch kế hoạch, lại cũng vừa là tướng tổng chỉ 
huy quân dân Đại Việt trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại 
chống quân Tống xâm lăng.Với trận đại thắng lẫy lừng ở 
trận quyết chiến chiến lược Như Nguyệt (tháng 3 năm Đinh 
Ty - 1077), tên tuổi của Lý Thường Kiệt đã trở nên bất diệt 
với lịch sử nước nhà.Dư âm của trận Như Nguyệt vang khắp 
bốn phương, khiến cho các nhà tu hành Phật Giáo lúc bấy 
giờ cũng không ngứớt lời tán thưởng. 

Sau trận đại thắng ở Như Nguyệt, Lý Thường Kiệt được bổ 
làm Tổng Trấn Thanh Hoa (đất này từ thời Thiệu Trị mới vì lệ 
ky húy mà đổi gọi là Thanh Hóa).Bấy giờ có thầy học của 
Linh Nhân Hoàng Thái Hậu (tức bà Ÿ Lan - thân mẫu của 
Hoàng Đế Lý Nhân Tông) là Sùng Tín Đại Trưởng Lão từ 


Thăng Long vào chơi, Lý Thường Kiệt liền nhờ Sùng Tín Đại 
Trưởng Lão tìm đất để dựng chùa và Sùng Tín Đại Trưởng 
Lão đã chọn khu đất nằm ở phía Nam núi Ngưỡng Sơn.Đất 
này xưa thuộc xã Ngọ Xá, huyện Vĩnh Lộc, nay thuộc xã Hà 
Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.Chính Lý Thường Kiệt 
là người đã trực tiếp trông coi việc xây cất ngôi chùa 
này.Sau bốn năm (1085-1089) thì khánh thành, Lý Thường 
Kiệt đặt cho tên gọi là chùa là Linh Xứng. 

Từ khi có thêm chùa Linh Xứng , Phật Tử vốn dĩ đã rất nể 
trọng Lý Thường Kiệt lại càng có phần nể trọng hơn.Thiền Sư 
Thích Pháp Bảo (tức Giác Tính Hải Chiếu Đại Sư) là người có 
cơ may được chứng kiến sự kiện khá đặc biệt này.Theo ghi 
chép của các thư tịch cổ như : Vĩnh Lộc huyện phong thổ chí 
lược, Ái Châu bi ký, Thanh Hóa tịnh chí, àv.v. thì sau khi Lý 
Thường Kiệt qua đời, chính Thích Pháp Bảo là người đã có 
vinh dự được giao việc soạn bài văn bia cho chùa Linh 
Xứng.Và, Thích Pháp Bảo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
khó khăn này.Khoảng đầu thế kỷ XX, chùa Linh Xứng bị đổ 
nát hoàn toàn, tuy nhiên, tấm bia trên đó có khắc bài 
Ngưỡng sơn Linh Xứng tự bi minh (bài minh khắc trên bia để 
tại chùa Linh Xứng ở Ngưỡng Sơn) do Thích Pháp Bảo soạn 
thì vẫn còn.Đó thực sự là một trong những tác phẩm văn 
học sáng giá của thế kỷ thứ XI.Bài này khá dài, vì thế, chúng 
tôi chỉ xin trích dịch và giới thiệu với bạn đọc vài ba trích 
đoạn ngắn mà thôi. 

Thứ nhất là tr1ch đoạn kể về việc xây dựng dựng chùa Linh 
Xứng : " Thế là cùng nhau phát hết những bụi cỏ rậm, bạt 
hết những tảng đá to ; Thầy phong thủy thì xét hướng, thợ 


lành nghề thì vẽ kiểu, các quan thì góp tiền, sĩ dân khắp nơi 
cũng cùng nhau kéo tới ; Bấy giờ, ai kém sức thì bào hoặc 
gọt, ai giỏi nghề thì dựng hoặc xây ; Chùa Phật rộng thênh 
thang nằm ở giữa còn phòng chay rộng rãi thì ở hai bên ; 
Phía sau chùa có tháp Chiêu An cao chót vót những chín 
tầng.Chùa mở cửa bốn bên và cửa nào cũng có song tiện, 
phía trong lại có rèm the.Tiếng gió rung chuông bạc quyện 
với tiếng chim rừng ; Nắng soi tháp báu, sắc vàng điệp lung 
linh ; Quanh lan can trồng đầy hoa cỏ , đúng là cảnh thức 
tỉnh hồn mê, xua tan mọi nỗi niềm tục lụy ". 

Đoạn thứ hai là những lời ca ngợi công đức của Lý Thường 
Kiệt, chân thành, thắm thiết và cũng thật là cảm động :"Lúc 
còn trẻ, Thái Úy (chức của Lý Thường Kiệt - NKT) được chọn 
vào cấm đình, hầu Thái Tông Hoàng Đế chưa đầu một kỷ 
(một kỷ là mười năm - NKT) mà tiếng thơm đã nức nở khắp 
hoàng cung.Đến khi Thánh Tông Hoàng Đế nối ngôi trị nước, 
Thái Úy lại hết lòng phò tá, là người luôn ra sức siêng năng, 
thật là nổi bật trong hàng tả hữu, cho nên mới được gia 
phong hàm Kiểm Hiệu Thái Bảo.Khi nước Phật Thệ (tức 
Chiêm Thành - NKT) khinh nhờn phép tắc, chẳng chịu vào 
chầu, vương sư liền rầm rộ tiến đánh.Thái Úy thao lược hơn 
đời, được vào cấm cung để nhận mưu chước, ước chế quân 
luật thật nghiêm để đánh quân thù. Hoàn Vương (chỉ vua 
Chiêm Thành -NKT) hết đường chạy trốn, đành phải tự bó 
tay mà chịu cắt tai ". 

"Đầu niên hiệu Thái Ninh (niên hiệu của Hoàng Đế Lý Nhân 
Tông, dùng từ năm 1072 đến năm 1076 - NKT) đức kim 
thượng Minh Hiếu Hoàng Đế (chỉ Lý Nhân Tông - NKT) lên 


ngôi, Thái Úy với tư cách là Y Doãn, Hoắc Quang (hai danh 
thần của Trung Quốc đời nhà Thương và đời nhà Hán đã có 
công phò tá Hoàng Đế Trung Quốc lúc còn tuổi ấu thơ, đây 
chỉ việc Lý Thường Kiệt là Phụ Chính Đại Thần của Lý Nhân 
Tông - NKT) được Hoàng Thượng giao quyền nhiếp chính và 
gửi gắm công việc xã tắc.Bỗng chốc, quân biên ải của nhà 
Tống dòm ngó nước ta, Thái Úy sẵn mưu chước của triều 
đình, thống lĩnh quân sĩ, tràn sang diệt hết cả ba châu (chỉ 
Ung Châu, Khâm Châu và Liêm Châu - NKT) và bốn trại (chỉ 
bốn trại lính lớn của nhà Tống ở Ung Châu là Hoành Sơn, 
Thái Bình, Vĩnh Bình và Cổ Vạn - NKT)dễ dàng như bẻ cành 
gỗ mục.Chẳng bao lâu sau, giặc lại ồ ạt kéo đến sông Như 
Nguyệt, sục sôi quyết chí trả thù cho ba châu, Thái Úy liền 
cầm quân ra chống trả". 

"Thái Úy vào trong thì sáng suốt khoan hòa, ra ngòi thì nhân 
từ giản dị, đổi dời phong tục nào có quản công, việc gì cũng 
siêng năng, sai bảo dân thì ôn hòa, cho nên, đời được cậy 
nhò chẳng phải ít". 

"Thái Úy tuy thân vướng việc đời mà lòng vẫn luôn hướng về 
Tam Thừa (chỉ Tiểu Thừa, Trung thừa và Đại Thừa, tức là 
Phật Giáo nói chung - NKT) có lẽ vì Hoàng Thượng và Thái 
Hậu thực tâm tôn sùng giáo lý nhà Phật chăng ?Cho nên, 
vâng theo ý chỉ của Hoàng Thượng và Thái Hậu, Thái Úy 
không ngừng nâng đỡ Phật Giáo . Nhân lúc rảnh việc triều 
đình, thầy của Thái Hậu là Sùng Tín Đại Trưởng Lão mới từ 
kinh sư đi vào, mở mang giáo hóa, khơi thông tập tục mới lạ, 
răn điều ác, trọng việc thiện, khác nào cây cỏ được nhuần 
thấm trận mưa rào, cho nên, không ai là không vui tươi hớn 


hở." 

Kết thúc Ngưỡng Sơn Linh Xứng tự bi minh là phần văn vần 
khá dài, lời lế giản dị mà hùng tráng, vùa tỏ được cái tâm 
khả kính của người tu hành, lại cùng vừa ngời sáng niềm 
kiêu hãnh của một thần dân trước sự nghiệp phi thường của 
bậc vĩ nhân Lý Thường Kiệt. Xin được giới thiệu một trích 
đoạn ngắn như sau : 

Việt hữu Lý công, 

Cổ nhân chuẩn thức. 

Mục quận ký ninh, 

Chưởng sư tất khắc. 

Danh dương hàm hạ, 

Thanh chấn hà vực. 

Tông giáo quy sùng, 

Cảnh phúc thị thực. 

Nghĩa là : 

Nước Việt có tướng công người họ Lý, 

Noi theo đúng thể thức của người xưa. 

Trị dân thì dân được yên, 

Xuất quân thì tất thắng. 

Tên tuổi vang lùng khắp cõi, 

Tiếng thơm nức bốn phương. 

Thuận theo và tôn sùng Phật Giáo, 

Giữ gìn phúc đức quả là đây. 

Trong thư tịch cổ, hình như viết về danh nhân Lý Thường 
Kiệt, hiếm thấy tác phẩm nào có lời lẽ cảm động như 
Ngưỡng Sơn Linh Xứng tự bi minh. Văn bia còn, cái tâm 
mhời sáng của Thích Pháp Bảo cũng mãi còn với "vạn cổ thử 


giang sơn” (muôn đời non nước này). 
NGUYỄN KHẮC THUẦN 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: 
Được bạn: Ct.ly đưa lên 
vào ngày: 25 tháng 11 năm 2004 


